THỂ NÀO TÔI MỚI TRỞ NÊN 
ĐƯỢC CỨU? 


Harold Camping 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Мис lục 


THỂ NÀO TÔI MỚI TRỞ NÊN ĐƯỢC CỨU? 


Harold Camping 
THỂ NÀO TÔI MỚI TRỞ NÊN ĐƯỢC CỨU? 


Nhu саи lớn nhất và cấp bách nhất của con người là được 
hòa thuận lại cùng Thượng Đế. Hòa thuận lại với Thượng Đế 
nghĩa là được cứu khỏi cơn thạnh nộ của Ngài, được làm mới 
lại bởi Thánh Linh và được ban cho sự sống đời đời (Ma-thi-ơ 
25:46). Điều nầy được gọi là sự cứu rỗi. Sự cứu rỗi là gì và 
làm sao con người có thể được cứu? 

Giây phút của sự cứu rỗi là giây phút của sự thành thật khi 
chúng ta gỡ cặp kính màu hồng của mình xuống vì qua nó 
chúng ta tưởng rằng cách nầy hay cách khác, mọi sự đều sẽ 
tốt đẹp cho chúng ta; khi chúng ta thôi đùa cợt với chính 
mình rằng dầu sao chúng ta cũng là người đạo đức. Giây 
phút thành thật đó xảy ra khi chúng ta ngẵng đầu lên khỏi 
bãi cát để đối diện với con người thật của chính mình. 

Một lẽ thật mà chúng ta học được từ Thánh Kinh rằng, con 
người chúng ta gian ác một cách ghê gớm. Kinh Thánh 
tuyên bố trong Giê-rê-mi 17:9, "Lòng người ta là dối trá hơn 
mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?" 

Kinh Thánh chép trong Rô-ma 3:10-18: Như có chép rằng: 
Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng 
không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một 
người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, 
thảy cùng nhau ra vô ích; chẳng có một người làm điều 
lành, dẫu một người cũng không. Họng chúng nó như huyệt 
mả mở ra; dùng lưỡi mình để phỉnh gạt; dưới môi chúng nó 
có nọc rắn hổ mang. Miệng chúng nó đầy những lời nguyền 


rủa và cay đắng. Chúng nó có chơn nhẹ nhàng đặng làm 
cho đổ máu. Trên đường lối chúng nó rặc những sự tàn hại 
và khổ nạn, chúng nó chẳng hề biết con đường bình an. 
Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. 
Những câu nầy nói với chúng ta về một lẽ thật khủng khiếp 
mà chúng ta phải đối diện cách thành thật và thẳng thắn. 
Thượng Đế đang nói với chúng ta rằng chúng ta giống như 
loài rắn độc. Ngài nói với chúng ta rằng chúng ta nổi loạn và 
chống nghịch lại Ngài trong từng chi tiết của đời sống con 
người chúng ta. Tất cả những việc lành chúng ta đã và đang 
làm không một việc nào làm đẹp lòng Thượng Đế; chúng ta 
làm những việc đó vì những lý do ích kỷ của chính mình hay 
bởi vì chúng ta nghĩ rằng qua những việc đó Thượng Đế sẽ 
nhìn vào tâm linh chết mất của chúng ta bằng cái nhìn thiện 
cảm. Hơn nữa, chúng ta là nô lệ cho ma qui, Sa-tan là chủ 
của chúng ta nếu chúng ta chưa được cứu (Ê-phê-sô 2:1-3). 
Một sự thật khác mà chúng ta phải đối diện là vì tội lỗi của 
chúng ta, chúng ta đang ở dưới cơn thạnh nộ của Thượng 
Đế. Lời của Thượng Đế tuyên bố trong Rô-ma 6:23, "Vì tiền 
công của tội lỗi là sự chết." Sự chết mà Thượng Đế muốn nói 
ở đây không hạn chế ở cái chết về thể xác mà là chết về 
tâm linh. Nghĩa là Thượng Đế tuyên bố rằng vì tội lỗi của 
chúng ta nên chúng ta phải ở trong địa ngục đời đời dưới 
cơn thạnh nộ của Ngài hầu đền trả cho tội lỗi của mình. 
Thượng Đế đã dựng nên chúng ta là tốt lành và theo ảnh 
tượng của Ngài; vì thế, chúng ta phải chịu trách nhiệm trước 
mặt Ngài về những hành động của chúng ta. 

Thượng Đế phán trong Ma-thi-ơ 12:36, "Vả, ta bảo các 


ngươi, đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư 
không mà mình đã nói." Những suy nghĩ, những lời nói và 
những việc làm của chúng ta khi được phơi bày ra dưới ánh 
sáng luật pháp hoàn hảo của Thượng Đế sẽ chứng minh 
không một chút nghi ngờ rằng chúng ta là những tội nhân. 
Để đền trả cho những tội nầy, chúng ta phải bị quăng vào 
trong địa ngục và chịu đựng sự đày đọa đời đời. Thật là một 
điều đau buồn, một tương lai mờ mịt cho chúng ta nếu 
chúng ta không được cứu. Có lẽ chúng ta từng nghĩ rằng 
mình là người tốt và những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với 
cuộc đời của chúng ta và giờ đây chúng ta khám phá ra sự 
thật khủng khiếp rằng chúng ta là những tội nhân đồi bại, là 
đối tượng cho cơn thạnh nộ đời đời của Thượng Đế. Có thể 
có sự cứu rỗi nào không? Còn con đường nào tránh khỏi 
trình trạng nguy hiểm khủng khiếp nầy không? 

Một lẽ thật khác nữa mà chúng ta phải đối diện, đó là 
Thượng Đế đã cung cấp một phương cách lạ lùng, rực rỡ 
tuyệt vời để chúng ta được thoát khỏi tội lỗi và cơn thạnh nộ 
của Ngài. Phương cách đó là qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kinh 
Thánh bảo chúng ta tin nhận vào Chúa Cứu Thế Giê-xu 
(Giăng 3:16). Thượng Đế yêu thương thế gian, Ngài không 
chỉ cung cấp sự cứu chuộc cho vũ trụ nhưng Ngài cũng cung 
cấp sự cứu chuộc cho những ai nhìn nhận tình trạng tâm 
linh mình bị phá sản và gieo mình vào sự thương xót của 
Thượng Đế. Vì những người nầy, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trở 
nên có tội (II Cô-rinh-tô 5:21), nghĩa là, Chúa Cứu Thế mang 
gánh hết tội lỗi của họ trên Ngài. Là người thay chỗ chúng 
ta, Ngài bị xét xử bởi Thượng Đế khi Ngài đứng trước quan 


thống đốc của La-mã là Phi-lát. Vì những tội пау Chúa Cứu 
Thế bị tuyên bố là có tội và Thượng Đế đã đổ cơn thạnh nộ 
của Ngài ra trên Chúa Giê-xu là đấng thay thế cho chúng ta 
khi Ngài đền trả cho những tội lỗi nầy. 

Tuyệt vời thay, chúng ta không cần phải hiểu tất cả những 
việc пау đã xảy ra làm sao. Tuy nhiên, chúng ta cần cấp 
bách nhìn nhận lẽ thật rằng trong Chúa Cứu Thế và duy 
nhất trong Ngài mới có sự cứu rỗi. Vì lý do nầy qua Chúa 
Cứu Thế cơn thạnh nộ của Thượng Đế đã được thỏa mãn và 
chúng ta không còn bị kết tội trước mặt Thượng Đế. Kinh 
Thánh tuyên bố trong Rô-ma 8:1, "Cho nên hiện nay chẳng 
còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Cứu 
Thế Giê-xu, là những người không bước theo xác thịt nữa mà 
bước theo Thánh Linh." 

Những ai đặt lòng tin cậy của mình vào nơi Chúa Cứu Thế 
nhận ra tình trạng hư mất và tội lỗi không phương cứu chữa 
của họ. Họ nhận thức rằng tội lỗi của họ sẽ đưa họ vào trong 
địa ngục; họ bắt đầu nhìn thấy bản chất khủng khiếp của tội 
lỗi và rồi lòng họ có một sự khao khát kỳ lạ là xây khỏi tội lỗi 
của họ. Họ biết rằng Chúa Cứu Thế phải là Chúa của đời 
sống họ. Bởi vì Ngài chính là Thượng Đế đã ban Lời Ngài cho 
chúng ta là Kinh Thánh, họ bắt đầu có một ao ước không 
ngừng được biết thêm về Lời Ngài. Khi họ học hỏi từ Lời của 
Thượng Đế, họ ngày càng muốn vâng theo tất cả những 
điều họ tìm thấy trong đó. 

Kinh Thánh tuyên bố trong I Giăng 1:9, "Còn nếu chúng ta 
xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho 
chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác." Câu 


пау dạy cho chúng ta rằng, qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, 
những ai tin cậy nơi Thượng Đế thì tội lỗi sẽ được tha thứ. Sự 
cứu rỗi là như vầy -- được cứu khỏi cơn thạnh nộ của Thượng 
Đế mà chúng ta đáng phải chịu vì cớ tội lỗi của chúng ta. Sự 
cứu rỗi là giao mình vào Chúa Cứu Thế để Ngài làm Chúa và 
Cứu Chúa duy nhất của chúng ta. 

Trước khi chúng ta được cứu cả trong thân thể và linh hồn, 
chúng ta chết về thuộc linh; chúng ta thèm khát tội lỗi. 
Chúng ta ở trong sự nổi loạn chống nghịch lại Thượng Đế và 
làm nô lệ cho Sa-tan. Bởi lòng nhân từ của Thượng Đế, Ngài 
với xuống đời sống của chúng ta và bắt đầu mở mắt, mở tai 
thuộc linh của chúng ta để chúng ta thấy được con người 
đầy tội lỗi của mình, rồi chúng ta bắt đầu nghe được từ Lời 
của Thượng Đế về tâm quan trọng của việc quay về cùng 
Chúa Giê-xu như là Cứu Chúa của chúng ta, là Con Đường 
duy nhất mà chúng ta có thể được giải hòa lại với Thượng 
Đế là Cha. Khi Thượng Đế làm việc trong lòng của chúng ta, 
càng ngày chúng ta càng cảm thấy tình trạng nguy hiểm 
khủng khiếp của mình. Chúng ta nhận thức rằng chúng ta 
cách xa cõi đời đời chỉ bằng một hơi thở mà thôi; nếu chúng 
ta qua đời mà không có một Cứu Chúa cho mình, chúng ta 
sẽ ở trong địa ngục đời đời. Trong sự bứt rứt đó, chúng ta bắt 
đầu kêu xin cùng Thượng Đế để được giúp đỡ. Giống như 
người thâu thuế ngày xưa, chúng ta cầu nguyện rằng "Lạy 
Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội" (Lu- 
ca 18:13). 

Vào một thời điểm nào đó chúng ta không được biết, Thượng 
Đế ban cho chúng ta linh hồn mới. Linh hồn là thực thể tâm 


linh của con người. Linh hồn là một phần của con người rời 
khỏi thân thể khi cái chết đến. Nếu chúng ta được cứu, linh 
hồn của chúng ta ra đi để sống và trị vì với Chúa Cứu Thế 
trên thiên đàng. Trong linh hồn đó chúng ta kinh nghiệm 
được sự sống đời đời. Trong linh hồn đó chúng ta được sanh 
lại. Trong linh hồn đó chúng ta là một vật thọ tạo mới. Trong 
linh hồn đó chúng ta được sống lại với Chúa Cứu Thế, nghĩa 
là, chúng ta đã kinh nghiệm sự phục sanh. Trong linh hồn đó 
chúng ta không bao giờ mong muốn phạm tội nữa. Trong 
linh hồn được cứu đó của chúng ta, chúng ta sẽ tiếp tục 
không ngừng, mong muốn vâng theo lời của Thượng Đế. 

Bởi vì linh hồn của chúng ta đổi mới hoàn toàn sau khi 
chúng ta được cứu, đời sống mới của chúng ta hoàn toàn 
khác xa với đời sống cũ trước kia. Đúng là khi còn ở trong 
thân thể nầy chúng ta vẫn ham muốn tội lỗi. Thân thể 
chúng ta chưa kinh nghiệm được sự sống lại. Nhưng bởi 
chúng ta đã tiếp nhận linh hồn mới, chúng ta cảm thấy hết 
sức khổ sở khi phạm tội. Khi phạm tội, linh hồn mới của 
chúng ta cảm thấy bị xúc phạm. Vì thế, chúng ta chỉ tìm 
thấy sự vui mừng khi chúng ta sống một cách vâng phục 
trước mặt Thượng Đế. рап dân, chúng ta sẽ từ bỏ những 
ham muốn tội lỗi mà thân thể chúng ta khao khát và chỉ tập 
trung vào Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng mà chúng ta tha thiết 
yêu mến và đã trở thành Cứu Chúa của đời sống chúng ta. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: 
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên 
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003 


